Những câu thơ từ Yên Tử 


Ngô Văn Phú 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Những _câu thơ từ Yên Tử 





Ngô Văn Phú 
Những câu thơ từ Yên Tử 


Duyên với Yên Tử đã có bao nhiêu du khách. Vậy mà một 
nhà khoa học từ miền Nam lặn lội ra thăm, đã ghi lại được 
những vần thơ với tấm lòng thành của một khách xa, hành 
hương đến một vùng gốc Phật ở Việt Nam, tông phái Trúc 
Lâm. 

Anh Hoàng Quang Thuận có kể lại cho tôi những cảm nghĩ, 
những ấn tượng sâu sắc những ngày về thăm Yên Tử và lai 
lịch những bài thơ mà anh viết được, ngay những buổi đầu 
đến nơi danh lam ở đầu biển Đông của đất nước. 

Một nhà khoa học, không phải là nhà thơ chuyên nguyệp, 
mà khi đối cảnh sinh tình, hơi thở của thiền học đã nhuần 
thấm vào cảm hứng trinh nguyên, trước một danh thắng nổi 
tiếng hàng mấy trăm năm: 

Chân tháp lơ thơ vài khóm trúc 

Gió đưa nghiêng ngả tựa người say 

Một thời pháp phái Thiền Trúc tự 

Xanh rì, bát ngát cỏ cùng cây 

(Dốc đá chùa Đồng) 

Đây, vài nét đơn sơ mà ngưng tụ được cả vẻ cổ kính, thâm 
u: 

Tháp cổ rêu phong lăng mộ tổ 

Mơ màng chiêm ngưỡng cảnh sườn nam 

ở cuối hồi chùa, cây sung cổ 

Chùm đỏ, chùm xanh dưới nắng vàng 

(Tháp cổ) 


Những câu thơ thiên nhiên về Yên Tử của Hoàng Quang 
Thuận, chưa chắc đã mấy ai có được: 

Ngọn nước như từ trời đổ xuống 

Cây rừng khép tán, nép bên khe 

Mảnh trời ngọn tháp thiên thu thủy 

Đâu biết nơi đây có nắng hè 

(Thác Vàng) 

Hoặc: 

Một mái chùa xưa giữa trần ai 

Chênh vênh lưng núi nửa trong ngoài 

Hoa bưởi trước chùa đơm trắng xóa 

Bạch vân triền núi một cành mai 

(Chùa Một Mái) 

Đọc hết một lượt tập Thi Vân Yên Tử, tuy đôi chỗ câu chữ 
còn chưa nhuần nhị, nhưng tâm thành thì hầu như quán 
xuyến cả toàn tập. 

Một chuyến đi mà thâu nhận được vẻ đẹp của Yên Tử, những 
huyền thoại, cổ tích ẩn náu trong cây cỏ, vượn, rắn, con 
suối, ngôi chùa đã khó, huống chỉ lại thể hiện được những 
điều ấy thành những câu thơ có hồn. 

Tôi nói: Anh Hoàng Quang Thuận, đó chính nhờ lòng thành 
mà Phật độ cho anh đấy! 

"Nam Mô A Di Đà Phật!" 

Tháng giêng, 1998 

Ngô Văn Phú. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: www.binhthuan.gov.vn 
Được bạn: Thái Nhi đưa lên 
vào ngày: 5 tháng 10 năm 2004 


